www.tusachviethuong.org 


THONG DIEP CUA NHErNG NGIOI ANH 
Alan Ereira - Nguyen Phong dich 


Lbi dich gia: Thang 10-1993 vita qua, dai BBC tai Luan Don va PBS tai Hoa Ky da cho phat 
hinh mot tai lieu dac biet ghi nhan nep song cua mot bo lac thieu so tai Nam My. Cuon phim nay 
da gay chan dong dir luan the gi&i vci hien la mot de tcii dime ban cai rat nhieu trong gidi khao 
co, nidi sinh va nhan chung hoc. Ldn dau tien dime trinh chieu trong ky dai hoi Ton Giao hoan 
cau to chirc tai Chicago, no da gay mot xuc dong lan cho toan the cit toa. Chung tdi ghi nhan lai 
day bdi thuyet trinh “Elder Brother's Warning ” cua ky gia Alan Ereira de ban doc cung suy 
gam. 


Tir ngan xua, nhan loai da co nlurng nen van minh Ion. Nluing nen van minh da tao ra cac 
kien true vT dai nhu Kim Tu Thap, Vudn treo Babylon, Van Ly Truong Thanh v.v... Tuy nhien 
du phat trien den dau chang nua, nen van minh nao cung chiu sir chi phoi cua luat vo thuung, 
nay con mai mat, cai gi cu*c thinh thi cung co luc suy tan. Lich su da chung minh dieu do mot 
each hien nhien vi ngay nay khong may ai nhac nho gi den nhung nen van minh co xua do nua 
ngoai trir nhung giai thoai roi rac, pha tron nhieu hu cau, kho tin. 


Noi den Kim Tu Thap, ngudi ta thudng nghi den nhung Kim Tu Thap Ai Cap, chu it ai 
nhac den nhung Kim Tu Thap Nam My, mac du tai day so Kim Tu Thap con nhieu hon, dac biet 
hou va bao trum nhieu bi mat ky di hon. Co le vi phan ldn Kim Tu Thap tai Nam My bi bao phu 
bdi rung ram, khong thuan tien cho viec nghien cuu, khao sat. 


Columbia la mot quoc gia nam o phia Nam My Chau. Phan ldn lanh tho xu nay duoc bao 
phu bdi nhung khu rung ram rap chua duoc khai pha, dac biet la cac khu rung quanh rang Sierra 
thi gan nhu con nguyen ven tu may ngan nam nay, khong may ai dat chan den. Bdi vdi dan xu 
nay thi rang Sierra van duoc coi la mot noi chon linh thieng chua dung nhieu bi mat. Huyen 
thoai xu nay noi rang do la cho d cua nhung bac Than linh, co nhiem vu che chd cho nhan loai. 
Vi dinh nui luc nao cung bi che phu bdi nhung dam may mu, them vao do khi hau am udt quanh 
nam nen cay coi moc chang chit, kho ai co the vuqt rung den do duoc. Nam 1974, mot phi cong 
bay lac vao phia Bong Bac cua rang Sierra va phat hien mot Kim Tu Thap rat ldn toa lac giua 
rung. Viec kham pha ra Kim Tvr Thap nay da thuc day nhieu phai doan khao co cua cac quoc gia 
khac nhau keo den day nghien cuu. Ho ket luan rang chiec Kim Tu Thap xay bang da rat cong 
phu nay co nhung dudng net kien true khac han nhung Kim Tu Thap khac tai Nam My, do do no 
thuoc mot nen van minh rieng biet nao khac chu khong phai nen van minh Incas hay Maya. 
Quanh Kim Tu Thap la mot thanh pho bo hoang vdi nhung he thong dudng xa duoc lot bang da 
het sue cong phu. Bac biet hon nua, quanh thanh pho con co mot he thong ong cong thoat nude 
rat him hieu, chung to ngudi xua da hieu biet ranh rot ve van de ve sinh. Theo cac nha khao co 
thi thanh pho nay da duffc xay cat tren bay ngan nam trirdc khi nen van minh Incas va 
Maya phat trien, va co le la mot trong nhung nen van minh co nhat d Nam My. Neu the, lich su 
nen van minh nay nhu the nao? Chung toe nao da song tai day? Tai sao ho lai bien mat, khong de 
lai mot dau tich gi tru chiec Kim Tu Thap va he thong dudng xa tinh vi kia? 


Source: http.V/www.thienlvbiiiitoa.orGGiciolv/ThongDiep-Koci.htin 


Trang 1 


www.tusachviethuong.org 


Cac nha nghien cuu nhan xet rang du da trai qua bay tam ngan nam ma he thong dudng xa 
van con rat tot, khong bi hu hai, trong khi he thong xa 16 toi tan nhat tai Hoa Ky ngay nay neu 
khong duqc tu sua, bao tri thi chi vai chuc nam da hu hai chu dung noi den tram hay ngan nam. 
Doc theo nhtrng con duong lot bang da la nhung thua ruong trong lua va khoai, chung to nen van 
rninh nay chu trong nhieu ve nong nghiep. Mot diem dac biet la moi nga tu duong lai co nhung 
tang da Ion, khac ghi nhung ky hieu la lung trong nhu mot tam ban do. Ban do duong xa hay ban 
do chi dan dieu gi van con la mot cau hoi Ion. Thong thuong cac nen van minh co thuong de lai 
nhieu dau tich hay tai lieu ghi khac ve lich su, phong tuc, tap quan, nhung khong hieu sao tai day 
ho khong he tim thay mot dau tich dac biet gi ve nen van minh nay ngoai cac tam ban do ky la 
kia. 


Cach do khong xa o gan dinh nui co mot bo lac nguoi thieu so goi la Kogi song biet lap, 
khong giao thiep voi ai. Cac nha khao co doan rang co le giong dan Kogi la con chau cua nhung 
nguoi da xay dung len Kim Tu Thap va thanh pho voi duong xa xay bang da nay, nhung ho van 
khong biet vi sao mot nen van minh nhu vay lai suy tan va bien mat, khong de lai dau tich nao? 
Vi nguoi Kogi song biet lap tren dinh Sierra, khong tiep xuc va giao thiep voi ai nen rat it nguoi 
biet den ho. Trong khi nhung bo lac quanh vung thuong giao dich, trao doi hang hoa voi nhung 
nguoi tinh thanh, thi nguoi Kogi rat than trong va kin dao, rut len nhung vung nui cao, khong 
tiep xuc voi ai hoac chi gioi han viec giao thiep voi mot vai bo lac lan can ma thoi. 


Dau nam nay (1993), ky gia Alan Ereira, phong vien cua dai BBC tai Columbia, nhan duqc 
tin bo lac Kogi tu lau khong tiep xuc voi ai, da chap thuan cho anh duqc phong van voi dieu kien 
la anh phai den tham drr buoi dai hoi Ton Giao the gioi to chuc tai Chicago vao thang 9 nam 
1993 va cong bo mot thong diep cua ho. Ky gia Ereira da viet: “Day la mot bien co dac biet. Tai 
sao bao nam nay khong giao thiep tiep xuc voi ai ma tu nhien ho lai cho phep toi duqc den 
phong van, quay phim? Ho muon gi day? Tai sao mot bo lac song biet lap trong vung rung sau 
nui tham, khong tiep xuc voi the gioi ben ngoai, lai biet co mot dai hoi Ton Giao nhom hop tai 
Hoa Ky de gui mot thong diep? Mot dieu may man la tuy nguoi Kogi khong lien lac voi ai, rat it 
nguoi biet den ngon ngu cua ho, nhung vi ho tiep xuc gioi han voi vai bo lac gan do, nen chung 
toi da tim duqc mot nguoi dan bo lac nay co the noi duqc tieng Kogi de lam cong viec thong 


dich”. 


Phai doan cua ky gia Ereira gom 6 nguoi, 2 ky gia, 1 nhan vien y te va 3 nhan vien thu hinh 
da len duong vao dau nam 1993. Trai qua nhieu ngay thang treo deo, loi suoi, ho da den vung dat 
cua nguoi Kogi nam sau tren dinh Sierra. Duong vao day phai vuqt qua mot vuc tham rat sau, 
chi co doc mot cay cau treo ben bang day thirng bat ngang qua bo vuc. Duqc thong bao truoc, 
mot phai doan Kogi da ra don tiep truoc bo vuc. 


Khac voi nhung bo lac thieu so song trong vung thuong it mac quan ao, tat ca nhung nguoi 
Kogi deu mac quan ao det bang sqi mau trang voi tay ao thung nhu canh buom. Mot nguoi Ion 
tuoi da bat dau bang mot bai dien van ngan: 


“Chung toi la nhung truong lao cua dan Kogi, chung toi chap thuan cho phep cac ong duqc 
dat chan vao day trong ba ngay. Chung toi muon nhan manh rang day la lan dau tien va co le 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 2 


www.tusachviethuong.org 


cung la lan cuoi cac ong dugc phep den day. Hien nhien viec nay da dirge Hoi Dong Truong Lao 
thao luan rat ky va dong y. Chung toi la con chau cua mot giong dan co, mot giong dan da co mat 
tren trai dat nay tu lau lam roi, tnrdc khi to tien cua cac ong ra dbi. Vi chung toi co mat tu trude, 
chung toi tu coi minh la nhung ngudi anh ldn trong dai gia dinh nhan loai, do do chung toi la anh 
va cac ong la etn. Theo le thudng trong gia dinh, ngudi anh thay mat Me Cha de giao due, day do 
cac em; nhung chung toi biet rang cac em con tre qua, con hung hang qua, con cung dau, cung 
co, ngang budng qua, chua the hgc hoi dugc gi, nen trai qua may ngan nam nay, chung toi, 
nhung ngudi anh, da quyet dinh giu thai do itn lang. Chung toi hy vgng theo thdi gian, cac em se 
hieu biet hon, trudng thanh hon va hgc hoi dugc qua nhung loi lam da tao. Tiec thay thdi gian 
qua nhanh, trai qua bao the he ma cac em khong nhung chang hgc hoi dugc gi lai con tiep tuc 
pha hoai gia tai Me Cha de lai, do do nhung ngudi anh ldn bat buoc phai len tieng. Trude khi di 
vao chi tiet, chung toi cho phep cac ong dugc quan sat nep song cua chung toi, mot nep song 
truyen thong da tiep dien may ngan nam khong thay doi. Cac ong dugc tu do nghien cuu, ghi 
nhan, quay phim, chup hinh va lam tat ca nhung gi can thiet, va sau do chung toi co mot thong 
diep muon goi cho the gioi ben ngoai.” 


Ky gia Ereira ghi nhan: “That khong the tudng tugng dugc cam giac la lung cua chung toi 
khi vugt qua chiec cau treo lo lung tren mieng vuc tham do de bude chan vao vung dat cua 
ngudi Kogi. Chung toi co cam tudng rang thdi gian da dung lai hoac chung toi da di ngugc thdi 
gian de trd ve mot thdi diem nao do cua lich su. Mac du thdi gian chi von ven co ba ngay nhung 
phai doan cua chung toi da lam viec khong ngirng. Mgi ngudi tuy theo kha nang chuyen mon da 
tan dung thdi gian de khao cuu, ghi nhan. Chuyen vien thu hinh da lam viec khong nghi, ghi 
nhan dugc hon hai muoi gid phim anh tai lieu. Chuyen vien y te da kham hon mot tram ngudi va 
hoan tat ho so day du chi tiet ve tinh trang sue khoe cua nhung ngudi dan tai day. Bieu dac biet 
la tuy song trong mot tinh trang co the tarn ggi la “thieu tieu chuan ve sinh” theo quan niem cua 
nhung ngudi “van minh” nhu chung ta nhung chuyen vien y te khong he tim thay mot dau hieu 
nao ve benh tat ca. Ham rang cua ho rat tot, ngay ca trieu chung sau rang thuung thay tai 
cac bo lac khac cung khong he co tai day. Toi xin xac nhan rang tat ca nhung gi chung toi ghi 
nhan deu dugc kiem chung can than de bao dam tinh each trung thuc cua no. Vi thdi gian qua it, 
chung toi chi lam dugc nhung gi co the lam va chac chan co nhieu thieu sot. Toi dugc biet co 
den hon hai muoi lang mac rai rac tren dinh Sierra, nhung chung toi chi dugc den tham mot lang 
duy nhat ma thdi. Chac han ngudi Kogi da co mot ly do rieng nao do nen khong muon chung toi 
di tham nhung noi khac, nhung chung toi cung khong muon to mo tim hieu them lam gi. Cac 
Trudng Lao xac nhan rang hg khong giau giem chung toi dieu gi nhung cung khong muon su co 
mat cua chung toi gay xao tron cho ddi song yen lanh cua nhung ngudi dan trong vung. 


Dieu dac biet dau tien ma chung toi thay la nhung ngudi dan Kogi thudng sinh hoat chung. 
Moi khi can lam viec gi thi mgi ngudi keo nhau ra lam viec do mot each rat tu nhien. Chung toi 
da chung kien viec toan the dan chung trong lang keo nhau dap lai con dudng bang da dan vao 
lang. Hg tu dong phan chia ra nhieu nhdrn nho, moi nhom lam mot phan ma khong can phai co 
ngudi hudng dan hay chi huy. Vi con dudng nay noi lien hai lang nen dan ca hai lang keo nhau 
ra lam viec mot each het sue trat tu. 


Chung toi dugc biet moi lang co mot Hoi Bong Trudng Lao. Nhung ngudi nay thudng cam 
mot chiec ong nho bang go, ben trong dung voi. Hg cam mot chiec que xoay qua xoay lai de tan 
nhung manh da voi ra thanh hot, thinh thoang lai dua len mieng chain mot chut voi vao dau ludi. 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 3 


www.tusachviethuong.org 


Mot Truong Lao cho biet: chiec ong vdi tuong trung cho ddi song. Ho luon tay xoay chiec ong 
vdi do vi doi song luon luon thay doi, tiep dien khong ngung. Da voi tuong trung cho chat lieu 
cua doi song. So di ho nghien nat nhung mieng voi roi dua len mieng vi hanh dong do lam cho 
ddi song trd nen y nghia hon. Toi khong hieu ro nghia cua cau do nen yeu cau ong giai thich 
them. Vi Truong Lao da noi: ”Do1 song la mot su* mau nhiem. Neu con ngirdi biet mai dua 
than va tam cte y thuc doi song mot each tron ven thi ngiroi ta se y thu*c dune nhung viec 
khac phi thudng hon”. 


Ky gia Ereira ket luan: “Toi da quan sat viec nay rat lau ma khong the giai thich gi hon. 
Theo toi thi co le day la mot phuong phap tmh tam, y thuc hanh dong cua minh, mot phuong 
phap giong nhu each thuc hanh thien dinh cua ngudi A Chau. Viec mai dua tam va than qua 
hanh dong xoay xoay chiec ong voi nho tren tay la mot dieu la lung rat kho giai thich”. 


Chinh giua lang co mot can nha rat ldn cat bang la cay. Day la noi hoi hop cua dan lang 
moi khi co viec quan trong. Khac han voi nhung bo lac khac, chung toi khong he nhin thay cac 
bieu tuong ton giao, tin nguoug gi ca. Can nha hoan toan trong tron va rat sach se. Mot vi 
Truong Lao cho biet day la trung tam sinh hoat cua lang, moi viec quan trong nhu cuoi hoi, chon 
cat, trong trot, cay cay, tien doan thdi tiet deu duoc mang ra thao luan tai day de lay quyet dinh 
chung. Tat ca moi ngudi deu co quyen phat bieu y kien, khong co Tu Truong hay mot ai nam 
quyen hanh ca. Ky gia Ereira ghi nhan: “That la mot dieu la lung chua tung thay. Mot bo lac 
khong co Tu Truong, khong co ngudi lanh dao, moi quyet dinh deu la quyet dinh chung. Phai 
chang day la mot hinh thuc dan chu tho so nhat va chan chinh nhat da co tu ngan xua? Theo cho 
chung toi do hoi thi khong co mot dieu gi duoc lam neu khong co su dong y chung, nhung quyet 
dinh chung d day khong co nghia la da so tren thieu so ma la quyet dinh cua toan the moi ngudi 
(Concensus). That kho co the tuong tuong mot bo lac song biet lap lai co mot truyen thong dan 
chu dac biet nhu vay! Phai chang nen van minh co xua ngay trade la mot nen van minh dua tren 
can ban dan chu?” 


Don vi nho nhat cua xa hoi Kogi la don vi gia dinh. Trung binh mot gia dinh gom Cha Me 
va cac con nho. Khi tre em con nho chung duoc nuoi dudng bdi Cha Me, phan ldn la ngudi Me 
true tiep nuoi nang con cai. Neu co benh tat thi cac em duoc dua den cho cac Truong Lao chua 
benh. Ddi khi cac Truong Lao cung bo tay va em nho khong the song nhung Cha Me chung chap 
nhan, cho rang do la luat thien nhien. Neu song duoc den luc tradng thanh thi ngudi Kogi co tuoi 
tho rat cao, tuoi trung binh cua ho la khoang mot tram hay hon the nua. Mot Truong Lao cho 
biet: “Theo quan niem cua chung toi thi song thuan theo thien nhien khong the co benh. Benh 
tat chi la hau qua cua nhirng gi trai vdi thien nhien. Ngoai ra su tuong giao giua con ngudi 
vdi thien nhien het sue mat thiet va khi thien nhien bi pha hoai, chac chan con ngudi se bi anh 
hudng theo, do do con ngudi phai biet tim moi tradng thich hop de song. Chinh vi song trai vdi 
cac dinh luat thien nhien ma co du thu benh ky la xay ra, day la bang chung hien nhien rang con 
ngudi chiu anh hudng nhieu ve moi tradng va each thuc ma ho sinh song”. Khi dua nho duoc 
khoang bay tuoi thi chung bat dau rdi Cha Me de song vdi Ong Ba Noi, Ong Ba Ngoai d each do 
khong xa de duoc giao due them ve each song tu lap. Khi duoc hai muoi mot thi dua nho di theo 
cac bac Truong Lao hoc hoi va khi gan ba muoi moi bat dau khdi su lap gia dinh rieng. 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 4 


www.tusachviethuong.org 


Ngudi Kogi song bang each canh tac va hai trai cay trong rung, mot loi song het sue tho so 
thudng duoc gan cho cac dan toe con man da. Phuong phap trong trot cua ho cung rat gian di. 
Ho dung mot cay nhon de xan dat, thay vao do vai hat dau roi lap lai. Viec trong trot hay gieo hat 
duoc danh cho phai ntr vi ngudi nu “mat tay” hon ngudi nam. Mot Truong Lao cho biet: “Chung 
toi van biet co nhung phuong phap trong trot, canh tac khac co the lam hoa mau nay sinh rat 
nhieu, nhung co nhieu de lam gi? Gia dinh nao thi cung chi an ngay ba bua. Co nhieu se tao nen 
tinh trang tham lam, tao ra phien toai vo ich. Thien nhien da lo lieu chu toan thi cu theo do 
ma song. Cac ong hay nhin kia, chirn choc khong gieo hat ma thien nhien co de cho chung chet 
doi dau? Cac thu rung khac cung the, cha loai nao thieu an ca, vay tai sao con ngudi phai lo tang 
tru, gia tang thu hoach there pham? Co du lam roi loan trat tu thien nhien, co nhieu hon cai minh 
can la lay di mat phan cua ngudi khac hay sinh vat khac, va nhu the la vi pham mot dinh luat can 
ban cua thien nhien va truyen thong san co cua dan Kogi. Cac ong nen biet ngudi Kogi chi song 
vera du, hoan toan khong co gi du thera va do do tai day khong he co trom cirdp hay cac te nan 
nhir cac bo lac khac”. 


Mot diem rat dac biet la nguoi Kogi khong he an thit ca. Khac han vdi nhung bo lac khac, 
ho khong he san ban hay co vo khi. Truyen thong cua ho khong he co van de giet hai bat cu 
mot sinh vat nao, du ldn hay nhd. Day la mot chi tiet dang lam nhiic dau nhieu nha nhan chung 
hoc va xa hoi hoc. Tu trude den nay, cac ly thuyet deu cho rang nhung bo lac da man deu sinh 
song bang san ban va an cay trai trong rung. Viec mot bo lac khong he co tap tuc an thit ca la 
mot su kien doc dao, la lung hiem co va kh d giai thich. Ngudi Kogi cho rang giet hai sinh vat la 
trai vdi luat thien nhien. Co le vi ly do do trong thdi gian quay phim, phai doan dai BBC da thay 
rat nhieu hucm, nai, tho rung, chon cao di qua di lai trong lang nhu nhung gia sue ma khong he 
so hai. Vi chi song bang rau co thien nhien nen viec hoc hoi, nghien cuu cac la cay co duoc tinh 
la mot mon hoc duoc giang day rat ky ludng tai day. Ngudi Kogi cho biet ho co the song tu ngay 
nay qua ngay khac bang each ngam mot vai la cay ma thdi, co le vi chi an rau trai ma ho song lau 
nhu vay! 


Phai doan da ghi nhan viec mot Truong Lao day do mot thanh nien each an uong nhu sau: 
“Khi an phai nhai that tu tir, thong tha, phai y thuc tirng chut mot va tuyet doi chu tam vao 

viec an chu khong duuc nghia gi khac”. Cach an uong, lam chu vi giac la bai hoc vd long dau 
tien trong phuong phap giao due cua ho. Truyen thong tai day khong co trudng hoc ma chi co 
each day do khau truyen tir Cha Me, Ong Ba cho con chau, va tir cac bac Trudng Lao cho nhung 
thanh nien. Cach giao due thanh nien tai day cung het sire la lung, co mot khong hai. Khi duoc 
khoang hai much tuoi, thanh nien duoc giri den hoc hoi vdi cac bac Trudng Lao trong nhung tup 
leu don so hay mot hang da. Tai day ho se tap ngoi yen quay mat vao vach tudng trong bay 
den chin nam lien. Ho chi nhai mot it la cay, uong mot chut nude va chu tam suy gam ve nhung 
dieu duoc giang day. Moi ngay vao gid giac nhat dinh, cac bac Trudng Lao co nhiem vu hudng 
dan se bude vao trao cho ho mot de tai chi do de suy gam. 


Ky gia Ereira da ghi nhan buoi giang day trong mot hang da nhu sau: Thanh nien ngoi quay 
mat vao vach, vi Trudng Lao bude vao ngoi d phia sau quan sat thanh nien kia mot luc roi mdi 
dua chiec ong dung vdi cho thanh nien su dung. Ong noi: “Nguoi hay xoay chiec ong that tu tir, 
thong tha, y there tirng hanh dong va biet rang moi vat trong thien nhien luc nao cung thay doi 
nhu chiec ong dang xoay trong tay nguoi vay. Nguoi phai biet rang ddi song von quy bau nhu 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 5 


www.tusachviethuong.org 


vdi dung trong ong, phai biet quy trong ddi song cua minh cung nhu cua moi sinh vat. Tat ca 

hien dien noi day vi mot y nghia nhat dinh chir khong phai tinh ccr”. 


Trong mot hang da khac, mot Truong Lao giang day ve each canh tac: “Nguoi phai biet ton 
trong tung goc cay, tung ngon co vi cay co cung co ddi song rieng cua no. Dung bao gid nghi 
den viec chat mot cay ma khong nghi den hau qua ma nguoi se gay ra. Cay coi cho nguoi trai an, 
cho nguoi bong mat va che cho nguoi khi can thiet, vay nguoi phai biet ton trong cay coi. Nguoi 
phai biet van vat lien quan voi nhau chat che va nguoi phai y thuc rd ret ve su tuong quan mat 
thiet nay. Pha hoai trat tu nay la pha hoai ddi song va pha hoai ddi song chinh la tu huy do”. 


Ky gia Alan Ereira ket luan: “Trong suot chin nam ngoi quan xet su lien he giua cac sinh 
vat voi nhau, ve moi lien quan giua con nguoi va con nguoi, nguoi va thu vat, nguoi va rung 
cay, nguoi va con suoi, ma ho biet ton trong thien nhien, khong giet hai, khong an thit ca. Ho biet 
y thuc su song tran day trong thien nhien, tu dinh nui cao xa to ldn cho den nhung con trung be 
nho, tu nhung tran mua dau mua do nude xuong cac giong suoi tuoi mat cho den nhung hoa 
thorn co la moc trong cac thung lung. Tam thuc ho tran day cac hinh anh tuyet vdi cua thien 
nhien qua cac dieu nhac ma chim choc hoa tau, thudng thuc huong thorn cua co hoa, rung dong 
vdi cac thay doi cua thdi tiet... Chac chan dieu nay phai co mot ket qua la lung nao do vi khi 
trudng thanh, bude ra khoi hang da, con ngudi do phai la mot con ngudi y thuc rat sau xa ve 
minh va su tuong quan giua minh va moi vat. Khi do ho trd nen mot con ngudi ma theo tap tuc 
cua xa hoi Kogi la ngudi da trudng thanh, co the lap gia dinh, co bon phan vdi xa hoi hoac tiep 
tuc di theo cac bac Trudng Lao de hoc hoi them va trd nen mot trong nhung ngudi nay. Danh tu 
“Trudng Lao” cua ngudi Kogi khong he co nghia la ngudi chi huy ma chi co nghia la mot ngudi 
khon ngoan (wise man) ma thdi”. 


Muon di theo con dudng cua cac bac Trudng Lao, mot thanh nien con phai hoc hoi trong 
nhieu nam. Mot trong nhung phuong phap quan trong la viec tinh tarn de “giao cam voi tam 
thuc vu tru”, nhd do ho co the biet duqc nhieu viec xay ra tren the gidi mac du khong rdi khoi 
pham vi cua dinh Sierra. Da so cac Trudng Lao thudng bo ra nhieu gid moi ngay de ngoi yen 
lang, giao cam vdi thien nhien, vi doi vdi ho viec tinh tam la muc dich chinh cua ddi song. Cac 
nhu cau nhu an uong chi la phu thuoc. Ngudi ta chi bo ra vai gid vao rung hai trai cay, uong 
nude suoi la du rdi, nhung ngudi ta khong the song ma thieu y thuc ve minh duqc. 


Mot vi Trudng Lao cho biet: “Vu tru la mot tam guong ldn, phan anh tat ca moi viec xay ra 
trong do. Biet rung dong vdi vu tru la biet quan xet tam guong kia, do do ngudi ta dau can phai 
di dau xa ma cung biet duqc nhung dieu can thiet. Viec ngoi chin nam trong dong da dau phai 
chi ngoi do nhai vai la cay, suy nghi vai cau noi, ma doi hoi ngudi ta phai no luc tim hieu ve 
minh, vi biet minh chinh la biet duqc vu tru va biet duqc vu tru thi tat hieu duqc cac dinh luat 
thien nhien. Da hieu duqc cac dinh luat nay mot each sau xa thi lam sao co the lam trai vdi no 
duqc? Sd di con ngudi lam viec sai quay vi ho khong biet minh, chi song hdi hot, quay cuong va 
dua tren nhung gia tri co tinh each gia tao, nhung gia tri do tap doan tao ra chu khong phai phat 
xuat tu nhung cong phu suy gam sau xa. Song nhu the khong the goi la song. Do la song ma nhu 
chet, than the tuy song ma dau oc da chet tir lau rdi!” 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 6 


www.tusachviethuong.org 


Boi vdi ngudi Kogi, viec chet cung rat gian di. Khi cam thay da den luc phai ra di, mot 
ngirdi gia thudng tim vao mot hang da sau va ngoi yen trong do chd chet. Ho khong lam dam 
tang, gia dinh than khoc nhir nhung bo lac khac, ma ho cho rang do la mot viec binh thudng, 
khong co gi dang quan tam. Mot diem het sue dac biet nira cua ngirdi Kogi la ho khong he co 
mot tin ngirdng thd than linh hay vat to nhir cac bo lac khac. Truyen thong noi day chu trong tren 
can ban tinh tam suy gam nen ho da co nhirng quan niem het sue dac biet, khac han vdi nhung 
nen van minh khac tai Nam My. Theo quan niem cua ngudi Kogi truyen tir ddi nay qua ddi khac 
thi thud ban so, vu tru hoan toan trong rong, khong co mat trdi, mat trang, tinh tu hay bat cu mot 
cai gi va chinh cai trong rong uyen nguyen do duqc goi la “Me Vu Tru” hay Kaluna. Danh tu 
“Me Vu Tru” khong phai mot dang Hoa Cong (Creator) ma chi la mot tam thuc (Mind), mot 
trang thai tuyet doi hoan hao cua tam thuc. 


Mot Truong Lao da noi: “Cac quan niem nhu tinh tu, mat trdi, mat trang, dat nude gio lira 
tu dau den? Phai chang tu tam thuc nay sinh ra? Chinh tam thuc do phat sinh ra tu tudng va khi 
tu tudng van hanh, giong nhu cuon chi xoay tu sqi, ma tat ca moi vat deu phat sinh. Tom lai, tat 
ca deu do Tam tao. Co tat ca chin the gidi phat sinh tu tam thuc vu tru cung nhu mot ngudi Me 
sinh ra chin dua con. Mot dua con co mot dac tinh hay sac thai tieu bieu bang cac mau sac khac 
nhau. The gidi thu chin chinh la cai the gidi ma hien nay chung ta dang song. Tat ca moi the gidi 
deu tuan theo nhung quy brat nhat dinh lien quan den viec sinh ra, ldn len, phat trien roi chet di. 
Bo la dinh brat thien nhien khong the thay doi. Y thuc ro ret cac dinh brat nay rat quan trong vi 
no la cay cau tam thuc noi lien chung ta va cac canh gidi khac va sau cung vdi Me Vu Tru 
(Kaluna). Chinh vi y thuc ma ngudi ta biet rang trai dat nay khong phai tao ra rieng cho loai 
nguoi ma cho tat ca moi sinh vat khac nua”. 


Ky gia Ereira da dat cau hoi ve Kim Tu Thap va thanh pho bo hoang vdi Truong Lao ngudi 
Kogi nhung ho lac dau tu choi khong tiet lo gi ve lich su cua thanh pho do. Mac du ho tu nhan la 
con chau cua nhung ngudi da xay cat ra thanh pho do nhung ho cho biet: “Tai sao cac ong cu 
quan tam den nhirng ky hieu la lung, nhung tam ban do bang da kia lam chi? Cac ong se khong 
the hieu noi nhung an nghia do khi tam cac ong con xao tron. Cac tam hon non dai, chua trudng 
thanh, chua biet lam chu minh thudng chi thich to mo chay theo nhirng gi ky la, nhung hao 
huyen ben ngoai chu khong biet quay vao ben trong de hieu chinh minh. Chi khi biet minh thi 
mdi biet dupe nhung dieu ma Kim Tir Thap kia duoc xay cat vao viec gi va nhung tang da ghi 
khac cac ky hieu kia de chi dan nhung gi. Khi xua to tien cua chung toi da biet ro nhirng dieu nay 
nhung khi con ngudi trd nen tham lam, ich ky, giet hai, an thit ca, pha hoai trat tu cua thien nhien 
thi to tien chung toi biet khong the thay doi gi duoc. Ho rut vao rung sau nui tham, chd doi 
nhung ngudi em se rut tia nhung bai hoc ma ho phai hoc, nhung loi lam ma ho da gay ra, nhung 
tiec thay da bao lau nay hinh nhu chang may ai hoc hoi duoc dieu gi het!” 


Sau ba ngay ghi nhan, tiep xiic va quay phim, buoi toi horn ay, moi ngudi quay quan trong 
can nha chinh de nghe mot Trudng Lao tuyen bo ve thong diep ma ho muon giri cho the gidi. Bo 
la mot ong lao ldn tuoi nhung con khoe. Nhin ham rang con nguyen ven, moi ngudi nghi ong lao 
chi vao khoang sau muoi la nhieu nhung ve sau ky gia Ereira duoc biet vi Truong Lao nay da 
song tren mot tram nam roi. Hau nhu vi Trudng Lao nao cung deu tren mot tram tuoi trd len ca. 
Chung toi khong nhin thay nhirng dau vet gia yeu, benh tat tren than the ho nhu van thudng thay 
d cac bo lac khac. 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 7 


www.tusachviethuong.org 


Vi Truong Lao len tieng: “Chung toi da thao luan rat ky ve dieu cluing toi muon noi. 
Chung toi tnuon gui mot thong diep cho cac em trong gia dinh nhan loai. Chung toi noi bang trai 
tim, nhung ldi noi chan thanh nhat rang hien nay nhan loai sap bud’c vao mot tham hoa rat Ion 

ma tir trirdc den nay chira he xay ra. 


Thu nhat, nhan loai can biet rang tat ca chung ta deu la anh em mot nha, deu la con 
cling mot Me. Dii chung ta co mau da khac nhau, mac quan ao khac nhau, co nhirng truyen 
thong khac nhau, tuan theo nhung quan niem khac nhau, song trong nhung dieu kien khac 
nhau nhung tat ca chi la be ngoai ma thoi. Ben trong chung ta dau he khac biet. Khi doi chung 
ta deu doi nhu nhau, luc khat chung ta deu khat nhu nhau, chung ta deu co cam giac vui buon 
nhu nhau. Hien nhien phai nhu vay roi vi chung ta deu la con cung mot Me, nhung tiec la cac em 
da khong chu y den dieu nay vi cac em da quen mat nguon goc thieng lieng cua cac em roi! 


Song xa Me da lau, cac em da quen han ngudi Me sinh ra cac em, san soc, che cho, nuoi 
dudng cac em. Vi thieu y thuc, cac em da pha nat gia tai Me Cha de lai, pha hoai mot each khong 
thuong tiec, khong mot may may thuong tiec! Cac anh day sinh trade, gan Cha Me hon nen hieu 
dupe long Me Cha dang tan nat, dau kho. Me da buon vi cac con sinh sau nd muon da khong 
biet thiro’ng yeu nhau ma trai lai cu' chem giet, han thu nhau, lam hai lan nhau khien Me 
Cha kho so 1 vo cimg. Khong nhung the, cac em con day xeo len than the Me Cha ma khong biet 
rang cac em dang giet hai chinh dang da sinh ra cac em. Cac anh biet ro viec nay nen chi muon 
khuyen cac em hay dung lai, quan sat va y thuc viec lam hien nay cua cac em vi giet hai dang 
sinh thanh ra minh chinh la giet hai chinh minh do. 


Me cua cac em la ai? Chinh la trai flat nay. Long Me chinh la bien ca va trai tim cua 
Me chinh la nhung day nui cao co mat khap noi. Nay cac em! dot rang, pha nui, do do 6 ue 
xuong bien chinh la cha dap len than the cua Me do. Me la nguon song chung va con ngudi 
khong the song ma khong co Me. Neu trai dat bi huy hoai thi chung ta se song d dau? Day la mot 
van de het sue quan trong va can xet doan mot each nghiern chinh. Cac anh khong biet trong 
vong vai nam nua the gidi se bien doi nhu the nao? Chac khong lay gi tot dep lam dau neu cac 
em cu tiep tuc pha hoai ma khong biet bao tri moi trudng sinh song. Tai sao duoc thua hudng 
mot gia tai tot dep nhu the ma chung ta lai pha hoai nd di vay? Tai sao cac em khong nghi rang 
trai qua may ngan nam nay, the he trade da giu gin can than, da tran trong tung tac dat, tung 
ngon suoi, tung khom cay, ngon co ma ngay nay cac em lai pha nat khong he thuong tiec? Lam 
sao cac em co the tir hao rang minh “van minh” khi nhan loai va moi sinh vat moi ngay mot 
kho dau nhieu ho’n xua? Lam sao co the noi rang nhan loai da “tien bo” khi con ngiroi 
ngay cang gia tang thu han, chi thich gay chien tranh khap noi? Cac anh biet vay nhung phai 
lam sao day? Lam sao co the noi cho cac em biet rang vu tra co nhung dinh luat vo cung ldn lao, 
khong the vi pham dupe? Long cac anh vo cung dau ddn vi cac anh thay rang trai dat da kho 
kiet roi, moi su' song dang lam nguy va tham hoa diet vong chi con trong giay lat. Do do cac 
anh muon keu goi khan thiet rang hay thuc tinh, ngung ngay nhung viec co tinh each pha hoai do 
lai, neu khong thi tre qua mat roi!” 


Ky gia Ereira ghi nhan: “That kho co the tin rang nhung ngudi Kogi lai biet ro tinh trang 
pha hoai moi sinh va chien tranh dang xay ra tren the gidi hien nay khi ho khong rdi khoi pham 


Source: http://www.thienlvbiiiitoa.ors/Giaolv/ThonsDiep-Kosi.htni 


Trang 8 


www.tusachviethuong.org 


vi cua dinh Sierra. Tuy nhien dieu nay co le cung khong sai vi co nhieu bang chung rang moi 
tnrbng sinh song cua nhan loai dang budc vao mot giai doan nguy kich rd ret. Mot bang chung 
hien nhien la lop tuyet tren dinh Sierra trudc kia van dong rat day ma nay chi con tro' lai mot vai 
mang ma thoi. Gan dinh nui co mot ho nude rat Ion, von la noi luu tru nude khi tuyet tan vao 
tnua he. Ho nuoc nay se do xuong cac song ngoi, chay qua nhung dong bang tnrdc khi chay ra 
bien. Hien nay ho nude nay cung da gan can kho, muc nuoc tai song ngoi quanh vung deu xuong 
rat thap va dan chung d vung dong bang da than la suot may nam nay, nan han han da hoanh 
hanh dir doi, so luqng thoc lua thu hoach dupe cang ngay cang xuong rat thap. Khap noi tren the 
gidi, ngudi ta noi ve tinh trang nhiet do gia tang (Global Warming) gay ra bdi nan dot rung, pha 
nui, xe dudng va hau qua cua nhung 6 nhiem ky nghe. Them vao do bien ca cung gap nhieu kho 
khan bdi viec cac chat can ba gia tang, giet hai cac vi sinh vat, can ban cua ddi song cac loai thuy 
toe. Them vao do, viec phat trien cac ky thuat danh ca toi tan bang cac tarn ludi khong 16 nhu 
ludi vet (Drift Net) cua cac quoc gia tan tien da lam nhieu dan toe song d ven bien gap nhieu kho 
kh an ve thuc pham vi chang con co ca de an”. 


Ngudi ta da tien doan rang chi vai nam nira the gidi se lam vao tinh trang suy kiet dinh 
dudng. Nan doi kern se xay ra khap noi, va nhung quoc gia lam chu duqc thuc pham se la nhung 
quoc gia co quyen luc manh nhat. Biet ro nguy nan nay, cac quoc gia tan tien dang phat dong 
nhung can ban kinh te, ky nghe mdi dat tren van de moi sinh ma nan nhan dau tien se la cac quoc 
gia kern mb mang, cham tien. Chinh nhirng quoc gia nay se trd thanh mieng mdi ngon de cac 
quoc gia tan tien keo den mb mang ky nghe, phong ue bua bai cac chat can ba, va pha hoai mdi 
sinh. Nhan danh khoa hoc ky thuat, cac quoc gia tan tien dang cho thuyen chuyen nhung nha 
may, ky nghe tir xu ho qua nhung quoc gia khac dudi nhirng danh nghia rat tot dep nhu hop tac, 
phat trien ky thuat. Hien nhien ho da y thuc tinh trang pha hoai mdi sinh va hau qua cua no trong 
quoc gia cua ho va quyet dinh neu ky nghe la can thiet thi hau qua cua no phai xay ra mot noi 
nao khac chu khong phai tren lanh tho cua ho. 


Noi mot each khac, chinh sach “thuc dan mdi” se khong xay dung tren tinh trang chiem 
dat, nhung se dat tren can ban pha hoai mdi sinh tai nhirng noi khac, vi day la mot sir pha hoai co 
tinh each vinh vien, khong the phuc hoi. Nhirng quoc gia ma mdi sinh bi pha hoai se khong bao 
gib ngoc dau len duqc khi tinh trang thuc pham thieu sot vi dat mau bi pha hoai, rung ram bi pha 
huy, bien ca va dat dai chua dung toan nhirng chat 6 nhiem. Di nhien dan chung se bi nhung 
benh tat ky di khong the chua, nhung thu benh co the gay ton thuong den yeu to di truyen va 
hoan toan suy kiet nhan luc (Oligarchy) bdi cac hoa chat ky nghe. 


The gidi ngay nay dang budc vao mot khuc quanh lich sir ma trong do tinh trang mdi sinh 
se dong mot vai trd thiet yeu, quan trong. Khi phai doan ky gia dai BBC rdi rang Sierra vao 
thang hai nam 1993, nhung ngudi Kogi da an can nhan nhu: “Xin cac ong hay mang thong diep 
nay ra gifi cho the gidi ben ngoai de nhan loai biet rang tinh trang da thuc sir nguy kich lam rdi! 
Neu ho khong chiu thuc tinh thi doi den bao gib nira day?” 


Source: http://\v\v\v.thienh'buiitoa.org/Giciolv/ThongDiei)-Kogi.htm 


Trang 9 


